Chúng ta nên hỏi những câu hỏi của tận đáy lòng. những câu hỏi 
liên quan dén hạnh phúc, khổ đau, chuyển hóa và thực tập. 


Sông thê nào cho phải? Làm sao để phối 
hop công việc và đời sống gia đình cho 
hài hoa? Tại sao tôi cứ lo lắng mặc dau 
mọi chuyện đều êm xu6i? Làm sao dé hàn 
gan môi liên hệ giữa tôi và cha mẹ tôi? 


Trong cuón sách Hỏi đáp từ trái tim, 
thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đưa ra 
những câu trả lời day cảm kích và nhiều 
bất ngờ cho một trăm câu hỏi khẩn thiết 
và thường gặp 


Wii i 
A 


00d 


sachthaiha 


MUC LUC 


Lời nói đầu 


Chương 1: Đời sông thường ngay 


1. Tôi không biết làm gì với cuộc đời tôi 
Ngồi đó mà không làm gì cả 

Làm bắt cứ thứ gì, 

không bao giờ cho là đủ 

4. Luôn bận tâm tới những việc chưa cần 
5. Chánh niệm và hoạch định tương lai 
6. Nhận diện và chuyển đổi thói quen 
7 
8 
9 


2 


Tänh hay chi trich 

Chia sé niềm vui với người khác 

Thần tượng hóa nhưng rồi thất vọng 
10. Buông xả hệ lụy 
11. Chánh niệm và năng lượng tình dục 
12. Hình ảnh, phim ảnh lõa thể 

trong nghệ thuật. 


11 


18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 


28 


29. 
30. 


. Vướng mắc vào máy ảnh, 


điện thoại di động 


. Đạo But và vấn dé đa văn hóa 


. Bận rộn trong chánh niệm 


Phản ứng giễu cợt 


. Để được hạnh phúc mỗi ngày 


(hương 2: Gia dinh-Con cái-Tinh cảm 


Để cho gia đình được bình an 
Dạy con chánh niệm, từ bi 

Hay lo âu và dễ tức giận 

Bat hòa giữa cha me và con cái 
Đi làm vẫn nuôi dạy con tốt 

Tuổi thơ bị bạo hành 

Tuổi thơ đau buồn 

Săn sóc cha mẹ già là một gánh nặng 
Liên hệ trong tình yêu 

Lắng nghe với tâm từ bi 

Mẹ vợ tôi rất khó chịu 

Hòa giải với người cha đã qua đời 


Nỗi lo sợ bị cô đơn. 


46 
48 
50 
52 
54 


58 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
76 
78 
80 
84 
86 
88 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 


37. 


38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 


Khi tinh yéu tan vö 92 
Gặp rắc rối khi đối xử với người thân 94 
Tha thứ người đã làm cho mình đau khổ 96 
Phạm lỗi lầm to lớn trong quá khứ 98 
Giúp thành viền trong gia đình tu tập 102 
Cách tốt nhất để chấm dứt đau khổ 104 


Chương 3: Đồi sông tâm linh 


Tại sao thực tập chánh niệm 


lại quan trọng? 108 
Nhìn sâu 110 
Nuôi dưỡng bồ đề tâm 112 
Quán chiếu vô thường 114 
Khó duy trì chánh niệm 118 
Khó để thư giãn 122 
Ý thức về ngã 124 
Tu tập sâu sắc 126 
Ngồi yên 128 
Tâm lý sợ chết 132 
Người thương sẽ vĩnh viễn ra đi 134 
Mục đích của khóa tu 136 


49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 


55. 


56. 


57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 


65. 


Thién táp vá cáu nguyén 

Tung kinh hay nghe kinh theo lệ 
Tín hữu Kitô có nên quy y Phật? 
Trở về truyền thống tâm linh 
Làm mới truyền thống tâm linh 
Đọa địa ngục vì không chấp nhận 
Thượng Đế 


Mộng và điềm báo mộng 


hương 4: Dao Phật di vào cuậc đời 


Đạo Bụt và vấn đề tranh đấu 
cho hòa bình 


Hăng say nhưng dễ chán nản 
Gứu nguy Dát Me 

Dùng võ lực để tự bảo vệ? 
Giúp các nhà lãnh đạo 

Mục sư Martin Luther King, Jr. 
Dung hòa công lý và từ bi 

Đạo Phật và án tử hình 

Làm việc tại một hãng sản xuất 
chất độc 


Thử nghiệm y dược trên thú vật 


138 
140 
142 
146 
150 


152 
154 


180 
184 
186 
170 
172 
176 
178 
180 


184 
188 


68. 
67 
68. 
69 


70. 
71. 


72 


73. 
74. 


75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 


Nghệ sĩ có thể đóng góp được gi? 

Vui sống khi có nhiều người đau khổ? 
Để giữ vững niềm tin 

Phá thai và Giới Thứ Nhat 

Vấn dè đồng tính luyến ái 

Do Thái và Palestine 


Giúp ích gì cho đời 


Chuong 5: Bệnh tật và sức khỏe, 
chết va sấp chet 


Liên hệ giữa bệnh tật và thiền tập 
Thực tập cho những người 

mắc bệnh nan y 

Thiền tập để chữa trị chứng trầm cam 
Vấn đề trợ tử 

Khi người thân tự vẫn 

Chuyển hóa sự sợ hãi 

Chấm dứt tình trạng ăn uống quá độ 
Khi chết tâm thức ta đi về đâu? 

Sau khi người thân qua đời 


180 
194 
198 
200 
204 
208 
212 


Chuong 6: Cau hỏi cia người trẻ 


82. Dúc Phát lá ai? 
83. Sao goi lá Pháp? 
84. Muón giác ngó phái lám gi? 
85. Phuong pháp thión táp náo tót nhát? 
86. Làm thế nào để vượt qua sự sợ hãi? 
87. Làm gì khi đang có cơn giận? 
88. Lo lắng nhiều quá 
89. Kiến thức có bị mắt sau khi 
ta chết không? 
90. Làm gì khi bị bạn bè chọc ghẹo? 
91. Chế ngự tánh nóng giận 
92. Thiên Chúa giáo là tôn giáo đích thực? 
93. Nhớ lại kiếp trước 
94. Sau khi Sư Ông tịch 
95. Làm gì khi cảm thấy buồn? 
96. Con nít thích xem ti vi 
97. Phật tủ có được đi câu cá không? 
98. Sống đời tâm linh hay gặp nạn 
99. Giúp người khác vượt qua sợ hãi 


100. Chuông chánh niệm 


đời nói, đầu, 


Khi mới bắt đầu thực tập chánh niệm, quý vị 
thường có cả ngàn câu hỏi. Nhưng trước khi tim 
người khác để xin giải đáp thì hãy ngồi xuống với 
câu hỏi của mình. Quý vị sẽ ngạc nhiên khi khám 
phá ra rằng nhờ nhìn sâu và ôm ấp câu hỏi mà 
quý vị có thể tự trả lời hầu hết các câu hỏi của 
mình. Chúng ta có thói quen luôn hướng ngoại, 
nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp nhận tuệ giác hay 
từ bỉ từ một người khác, từ Bụt, từ lời đạy của Bụt 
(Pháp) hay từ Tăng thân. Nhưng mà quý vị là Bụt, 
quý vị là Pháp, quý vị là Tăng. 


Mục đích của cuốn sách này không phải để 
giảng dạy đạo Bụt. Chất chứa kiến thức về đạo 
Bụt không giúp ta trả lời được những câu hỏi khẩn 
thiết. Chúng ta phải học những gì có thể giúp 
chuyển hóa khổ đau của chính chúng ta, tháo gỡ 
những tình huóng ngặt nghèo của chính chúng ta. 


Lời nói đầu 11 


w% 


Một vị đạo sư nếu là một vị đạo sư đích thực thì 
những lời giảng dạy của người phải giúp ta tiếp 
xúc với sự sống và giúp ta cởi bỏ thành kiến, ý 
tưởng cũng như tập khí. Mục đích của một vị đạo 
sư đích thực là giúp đệ tử của mình chuyển hóa. 


Một câu hỏi hay là một câu hỏi có thể giúp 
ích cho rất nhiều người. Chúng ta nên đặt những 
câu hỏi từ tận đáy lòng mình, những câu hỏi 
liên quan đến hạnh phúc, khổ đau, sự chuyển 
hóa và sự thực tập. Một câu hồi hay không can 
phải dài dòng. 

Thiền sư Lâm Tế là một thiền sư nổi tiếng 
ở Trung Quốc thế kỷ thứ chín. Ông ta nổi tiếng 
vì những cuộc thiên chiến giữa thầy và trò. Một 
thiền sinh thường đứng lên hỏi một câu hỏi để 
xem thử mức hiểu biết của mình đã chín muỗi 
hay chưa. Thiền sư Lâm Té thường bat đầu bằng 
câu: "Nào, có vị nào xuất trận thì ra đây”. Trong 
trận chiến ấy thién sinh đôi khi thắng, đôi khi bai. 
Trong cuốn sách này những vị nêu lên câu hỏi 
không cần phải xuất trận. Trong một trận chiến 
sẽ có người thắng kẻ thua. Trái lại, tôi cố gắng 
nhìn sâu vào từng câu hỏi và từng người hỏi với 
tâm từ bi, như chính tôi là người đã nêu lên câu 
hỏi ấy. 


12 Hỏi đáp từ trái tim 


Điều này không có nghĩa là những câu trả lời 
sẽ nói lên được những gì mình muốn nghe. Chúng 
ta có xu hướng tránh né một mũi tiêm hay một 
viên thuốc đống mặc dau ta biết mũi tiêm hay viên 
thuốc đắng ấy giúp ta lành bệnh. Cũng thế, chúng 
ta thường tránh né những câu trả lời gợi lên những 
kinh nghiệm khổ đau của đời mình. 


Đôi khi những câu trả lời trong nhà Thiền 
giống như những rào cản giúp chặn đứng dòng suy 
luận của thién sinh. Suy luận không phải là chứng 
ngộ. Chứng ngộ nhanh hơn chớp nhoáng. Ở đâu có 
suy luận là ở đó có thất bại. 


Đôi khi vị đạo sư phải trả lời theo cách mà 
thiền sư Lâm Tế gọi là đoạt cảnh. Nghĩa là khi 
một thién sinh nêu lên một câu hỏi, nếu vị dao 
sư đành hết thì giờ giải thích thì có khi chẳng 
giúp ích gì và vị thiền sinh vẫn còn bị kẹt trong 
suy luận và kiến chấp của mình. Thay vào đó, vị 
đạo sư gạt bỏ câu hỏi, bởi vì câu hỏi ấy rất có thể 
nêu lên một trở ngại không thật. Tôi thường đoạt 
cảnh để đưa câu hỏi vé lại với thiền sinh. 


Tôi hy vọng rằng nhờ những câu hỏi trong 
cuốn sách này mà hành giả có thể tìm được 


Lờ nói đầu 13 


đố 


phương thuốc chữa trị rất cần thiết. Lời dạy của 
But thường được gọi là viên âm. Nghĩa là lời day 
tròn däy, phù hợp với mọi chúng sanh. Viên âm 
cũng có nghĩa là lời dạy thích hợp cho người 
nghe, có liên hệ trực tiếp với hoàn cảnh hiện thực 
của người nghe. Tham van là một cơ hội giúp ta 
thực tập khả năng lắng nghe với lòng rộng mở, 
sẵn sàng đón nhận trong trạng thái tĩnh lặng an 
nhiên. Lắng nghe như thế thì chắc chắn ta sẽ 
nhận được phương thuốc mà ta đang cần. 


„ 14 Hỏi dap từ trái tim 


mM 


H. Tôi không biết làm gì với cuộc đời tôi. Tôi 
như bị cuốn đi về nhiều hướng, chẳng 
chú tâm lâu vào một việc gì. Tôi luôn 
thấy bat an, buôn bực và bối rối. Tôi phải 
thực tập như thế nào? 


TL. Đôi khi chúng ta trồng hoa hồng bằng 
cách cắt cành hồng rồi cắm vào đất ướt 
có phân bón. Sau ít lâu cành hỗng sẽ đâm. 
rễ, Ta cũng có khả năng trở thành môt 
khóm hồng xinh đẹp, nhưng ta cần có 
đất và được cắm trong lòng đất đủ lâu để 
những chiếc rễ của ta mọc đủ mạnh. 


Chúng ta thường nghĩ rằng khổ đau là 
tiêu cực. Hãy nên tập nhìn khổ đau duói 
nhận thức mới, tích cực hơn. Theo giáo 
lý của But, khổ đau là một Sự Thật Máu 
Nhiệm (Chân đế) và chúng ta có thể 
học hỏi được rất nhiều từ khổ đau. 


16 Hỏi đáp từ trái tim 


Chúng ta phái có khá náng úng phó vói 
khö dau cúng nhu hanh phúc. Khö dau 
luôn đi cùng với hạnh phúc. Nếu không 
có khổ đau thì chúng ta cũng sẽ không có 
hạnh phúc. Xu hướng thông thường của 
chúng ta là tránh né khổ đau, và như vậy 
là không tốt. Nếu không có khổ đau thì 
chúng ta không thể khôn lớn, không thể 
nuôi lớn hiểu biết và thương yêu. Vì vậy 
chúng ta phải học nhận diện và ôm ấp khổ 
đau. Nếu ta còn tìm cách trốn chạy khổ 
đau thì ta còn khổ đau. Nhiều người cảm 
thấy mình như ở trong một tình trạng gọi 
là mất gốc. Những người đó cần một môi 
trường thích ứng, một vùng đất màu mỡ 
để cắm rễ, nghĩa là một Tăng thân, một 
cộng đồng có tu tập, có tình huynh đệ, có 
yêu thương, tăng thân đó sẽ hỗ trợ cho ta 
rất nhiều và không bao lâu sau ta có thể 
tự mình đứng vững. Để một cành hồng 
trở thành một khóm hồng không lâu 
lắm đâu. 


Đời sống thường ngày 17 


Qe 


5 


2. Ngói dé. mà không, lam gi cå 


H. Khi rảnh rỗi, không bận việc này hay việc 
kia tôi thường cảm thấy tội lỗi. Tôi có nên 
không làm gì cå? 


TL. Xã hội ngày nay, người ta có xu hướng 
coi việc ngồi không là không tốt, thậm 
chí còn cho là tội lỗi. Nhưng khi có nhiều 
việc để làm thì chúng ta lại đánh mất 
mình trong công việc và phẩm chất đời 
sống của chúng ta bị suy giảm. Ta phụ 
bạc chính ta. Cho nên biết tự bảo hộ, 
giữ gìn sự tươi mát, lạc quan, vui vẻ, 
thương yêu, rất là quan trọng. Trong đạo 
Bụt có sự thực tập gọi là "vô tác”. Quả 
vậy trong truyền thống đạo Bụt, hình 
ảnh của một con người lý tưởng, một vị 


W 18 Hỏi dáp từtrái tim 


A la hán hay một vị Bồ tät, là một người 
vô sự, không bận rộn, không phải đi đâu 
và cũng không phải làm chi. Chúng ta 
phải học cách an nhiên tự tại, không làm 
gì cả. Hãy thử sống một ngày mà không 
làm chỉ cả, chúng tôi gọi đó là "ngày 
làm biếng”. Mặc dầu đối với nhiều người 
quen chạy quanh hết việc này tới việc nọ, 
thì ngày làm biếng là một ngày thật sự 
không dễ. Không dé để sống thảnh thơi, 
an nhiên, tự tại. Nếu ta vẫn hạnh phúc, 
thoải mái và mỉm cười khi không làm 
gì hết là ta đã khá giỏi. Khi ta biết sống 
thảnh thơi, không bận rộn thì phẩm chất 
của sự sống sẽ tỏa sáng. Đây là một điều 
rất quan trọng. Vậy thì không làm gì hết 
tức là đang làm. Hãy về viết câu này và 
treo lên: "Không làm gì hết là đang làm”. 


Đời sông thường ngày 19 ¿py 


3. dam bất cứ thứ gi, 
không, bao giờ cho la đủ, 


H. Vì muốn đạt thành quả mà nhiều Khi tôi 
rất đau khổ. Làm bắt cứ thứ gì, tôi không 
bao giờ cho là đủ. Làm thế nào để tôi 
không còn tự trách mình? 


TL. Phẩm chất hành động của ta phụ thuộc 
vào phẩm chất sống của ta. Giả sử ta 
muốn cống hiến, muốn hiến tặng, hoặc 
muốn làm cho ai đó được hạnh phúc, đó 
là một điều đáng làm. Nhưng nếu chính. 
ta không hạnh phúc thì ta không thể 
làm điều đó được. Muốn làm cho người 
khác có hạnh phúc thì trước hết ta phải 
có hạnh phúc. Vậy thì có một sự liên hệ 
mật thiết giữa làm và sống. Nếu ta sống 
không thành công thì hành động của ta 
cũng không thành công. Nếu ta không 
cảm thấy là mình đang sống đúng thì ta 
không thể có hạnh phúc. Điều này đúng 
cho tất cả mọi người. Nếu không biết rõ 


y 20 Hỏi đáp từtráitim 


hướng đi của đời mình thì ta sẽ đau khổ. 
Tìm ra pháp môn và thấy rõ con đường tu 
chân chính là rất quan trọng. 


Hạnh phúc là khi ta cảm thấy mình đang 
đi đúng hướng, sống đúng chánh pháp 
trong từng giây phút. Ta không cần đi 
cho tới đích mới có hạnh phúc. Chánh 
pháp đưa ra những phương pháp rất cụ 
thể giúp chúng ta sống trọn vẹn trong 
từng phút giây. Đạo Bụt đã cống hiến cho 
chúng ta Tám Con Đường Hành Trì Chân 
Chánh gọi là Bát chánh đạo: Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh hành, 
Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh 
niệm và Chánh định. Sống theo Bát 
chánh đạo trong từng giây phút của cuộc 
sống hằng ngày là một việc mà ai cũng có 
thể làm được. Sống theo Bát chánh đạo 
không những mang lại hạnh phúc cho 
chính mình mà còn cho rất nhiều người. 
Nếu ta thực tập theo tám con đường hành 
trì chân chánh này thì ta sẽ trở nên tươi 
mát, vui vẻ và đầy thương yêu. 


Đời sống thường ngày 21 


Ge 


